


HƯƠNG PHI 
Nguyễn Duy Chính 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


HƯƠNG PHI 


Nguyễn Duy Chính 
HƯƠNG PHI 
1734-1788 


OÙ 


Lời mở đầu 





Năm Dân Quốc thứ 3 (1914), trong một cuộc triển lãm cổ 
vật tại khu vực phía nam của Tử Cấm Thành, Bắc Kinh có 
trưng bày một bức tranh sơn dầu của hoạ sĩ Lang Thế Ninh ( 
O00 ) tức Giuseppe Castiglione (1688-1766)[1]. Bức tranh 
của Castiglione vẽ một người đàn bà mặc nhung phục, áo 
giáp, đeo kiếm, đội mũ sắt có tua đỏ trông có vẻ cân quắc 


nữ nhi. Bên cạnh bức tranh là một bảng phụ đề giải thích về 
lai lịch của nó như sau: 


Hương Phi là vương phi người bộ tộc Hồi. Xinh đẹp, trời sinh 
thân thể có dị hương, không cần dùng hương hoa để tắm gội 
mà vẫn thơm, người trong nước gọi là Hương Phi, cũng còn 
coi là người đẹp của Trung Thổ. Vua Cao Tông nghe tiếng, 
khi mở chiến dịch chinh tây, có dặn Triệu Huệ ( 00 ) tướng 
quân cố tìm cho mình người lạ này . 


Sau khi Hồi Cương đã bình định, Triệu Huệ bắt được Hương 
Phi đem về kinh sư. Nhà vua cho xây Bảo Nguyệt Lâu trong 
cung cho nàng ở. Bên ngoài lâu xây Hồi cung, chung quanh 
vây màn bằng da mềm, giống như của người Tây Vực. Bân 
cạnh Võ Anh Điện nhà vua lại cho xây Dục Đức Đường, 
phỏng theo kiến trúc của Thổ Nhĩ Kỳ, tương truyền là nơi để 
cho Hương Phi tắm. Vua hết sức chiều chuộng, muốn gì được 
nấy, cốt để nàng khỏi nhớ nhà. 


Tuy được sủng ái như thế nhưng lòng nàng vẫn canh cánh 
không vui, lúc nào cũng mang theo dao sắc trong tay áo, 
nhắn với mọi người rằng: 


- Quốc phá gia vong, đã quyết đem cái chết để đền bù, 
nhưng không phải chỉ chết một người con gái mà phải làm 
cái gì để báo thù cho chủ cũ. 

Ai nấy nghe đều kinh hãi, nhà vua biết rằng không thể khuất 
phục được nhưng cũng không chịu tha nàng về, cứ giam giữ 
như thế mấy năm liền. Hoàng thái hậu nghe chuyện này, 
nhiều lần can vua không nên lui tới nhưng vua không nghe. 


Một lần khi vua ra khỏi cung, thái hậu cho gọi phi vào thắt 
cổ chết. 


Bức hình trên đây là Hương Phi mặc nhung trang, đeo kiếm 
đứng, có vẻ hiên ngang, chỉ thoáng nhìn cũng biết là gái tiết 
liệt. Bức tranh này vốn treo trongDục Đức Đường, do Lang 
Thế Ninh thủ bút. 


Theo qui chế của nhà Thanh, nội cung chia làm tám đẳng 
cấp. Vợ chính của vua là Hoàng Hậu (một người) có địa vị 
cao nhất. Dưới hoàng hậu là Hoàng Quí Phi (một người), 
dưới nữa là Quí Phi (một người), dưới nữa là Phi (bốn người) 
rồi tới Tân (sáu người), Quí Nhân (không hạn định), Thường 
Tại (không hạn định). Sau chót là cung nữ thường được xếp 
vào hàng Đáp Ứng (không hạn định)[2]. Vua Can Long có tới 
hơn 40 phi tần, số cung nữ thì nhiều hơn thường được chọn 
trong số con cái các gia đình thuộc Bát Kỳ (Mãn, Hán và 
Mông) nhưng cũng có cả một số cung nhân người Triều Tiên. 


Khi vua Càn Long lên ngôi (1735) ông đã có một gia đình 
tương đối vững vàng. Mẹ ông còn sống, nhiều phi tần của 
vua Khang Hi (ông nội ông) cũng còn. Lúc đó, tuy mới 24 
tuổi, ông đã có 8 vợ và bốn con, ba trai, một gái. Sau khi lên 
ngôi, ông lại có thêm nhiều phi tần nhưng cũng chỉ từ 40 
đến 50 người, không kể số cung nữ, thị tì chừng hai ba trăm 
người nữa cùng khoảng 2000 thái giám hầu hạ. Sinh hoạt 
trong cung cấm do Nội Vụ Phủ trông coi mọi việc từ lớn đến 
nhỏ. Những người đàn bà đó sống trong những khu biệt lập 


trong Tử Cấm Thành, có tường bao quanh, chia ra thành hai 
khu vực, một khu cho những cung nữ và phi tần của tiên đế, 
một khu cho đương kim hoàng đế. 


Ba năm một lần, các gia đình thuộc Bát Kỳ có con gái đến 
tuổi thành niên phải đem tiến cung để tuyển làm cung nữ. 
Mỗi năm một lần họ cũng phải đưa con đến để tuyển làm tì 
nữ. Tuy nhiên dù cung nữ hay thị tì, nếu may mắn được vua 
để ý tới vẫn có thể được thăng lên làm cung phi. Những ai 
không được ngó ngàng đến sẽ được cho về năm 25 tuổi. 
Nhiều người được lên hàng cung phi nhưng rồi sẽ chết già 
trong cung cấm, chẳng bao giờ được hưởng ơn mưa móc và 
cũng không bao giờ còn thấy được thân nhân. Chỉ có công 
chúa đã xuất giá mới thỉnh thoảng được vào cung hay cung 
nhân nào may mắn có thai mới có người thân vào săn sóc. 


Đi tìm chân tướng Huong Phi 


Sau khi nhà Thanh bị lật đổ, một phong trào tấn công triều 
đại phong kiến sau cùng của Trung Hoa, trong đó không 
hiếm những chuyện giả xen lẫn với thật như bất cứ một chế 
độ nào vừa cáo chung. Thâm cung bí sử là những chuyện 
người ta thích nghe nhất nhưng cũng được bịa đặt nhiều 
nhất. Đời Càn Long là một thời kỳ dài nên có nhiều đặc biệt, 
từ việc ông là một đứa bé người Hán được đánh tráo vào 
cung khi còn là một hài nhi, đến những chuyến du hành 
tưởng tượng mà ông là một hiệp sĩ cứu khổn phò nguy trong 
“Càn Long du Giang Nam” hay những âm mưu tiêu diệt các 
tổ chức “hưng Hán diệt Mãn”. Người con gái gốc Hồi có mùi 


hương thiên phú cũng là một trong những huyền thoại được 
nảy sinh sau cách mạng Tân Hợi 1911. 


Những dật sự ấy ngày càng ly kỳ đến nỗi những học giả 
cũng đâm ra hoang mang nghỉ ngờ cả chính sử nhà Thanh 
và không ít người tìm cách đào sâu vào văn khố để cố tìm 
cho ra sự thật. Dường như bất cứ hình ảnh người phụ nữ nào 
có mặt trong những tranh vẽ đời Càn Long cũng đều được 
đặt thành giả thuyết phải chăng đây là hình ảnh của Hương 
Phi. Ít nhất có năm bức tranh được nhắc đến: 


1/ Người đàn bà mặc nhung trang theo kiểu Âu Châu do 
Giuseppe Castiglione vẽ đã nhắc tới ở trên (hình 1) 


2/ Cũng người đàn bà đó tay vịn vào đốc kiếm, cưỡi ngựa 
đốm hoa theo sau vua Càn Long, hai người đều mặc nhung 
phục, nhà vua cưỡi ngựa trắng, đeo cung tên. (hình 2) 





3/ Người đàn bà mặc trang phục Âu Châu thời Trung Cổ ngồi 
bên cạnh một lang hoa (hình 3) 





4/ Vua Càn Long cưỡi ngựa bắn một con hươu, bên cạnh là 
một người đàn bà mặc y phục Hồi cũng đang phi trên một 
con ngựa đốm hoa giơ tay đưa cho ông một mũi tên. Bức 
tranh này vốn không cho công chúng coi, theo lời dặn của 
vua Càn Long thì đây là một trong những sưu tập riêng của 
hoàng gia. Vì thế nhiều người cho rằng đây chính là Dung 
Phi, hình ảnh hai người thân cận như thế là một cấm ky của 
thời đại nên vua Càn Long mới không cho người khác trông 
thấy (hình 4) 





5/ Một phụ nữ mặc quần áo Hán tộc, tranh sơn dầu, không 
rõ xuất xứ chỉ biết vào khoảng cuối thế kỷ 18. Bức hình này 
được đặt trên nhiều web-sites về Hương Phi nhưng không có 
gì đích xác (hình 5) 





Ngoài ra một số hình cung nhân khác cũng được các nhà 
nghiên cứu giả định là Hương Phi (hình 6) Tuy nhiên quan 
điểm cũng không đồng nhất nên vẫn còn là những câu hỏi 
không có trả lời dứt khoát. 





Hương Phi theo dã sử 

Theo truyện kể, cha Hương Phi là Hoà Trát Lai Đài Cát ( OOOO 
[1 ). Hoà Trát Lai (Khoja) hay Hoa Trac Mộc ( [I ) có nghĩa là 
dòng doi tiên tri Mohammed, còn Dai Cát là tên của bộ tộc. 
Nàng xuất thân từ một gia đình nghèo khó, được Hoắc Tập 


Chiêm ( [LH] ) là một tù trưởng có thế lực nạp làm tiểu thiếp. 
Hoắc Tập Chiêm cũng dòng Mohammed thuộc giống người Ả 
Rap còn nàng thuộc giống dân Ô Tư Biệt Khắc ( [DIN ) nên 
không cùng họ với nhau. Vua Càn Long nghe tiếng của người 
đẹp và đặc tính toả hương thơm của nàng nên sai tướng 
quân Triệu Huệ đem đại quân Mông Cổ, Hán Bát Kỳ binh tấn 
công vào phía nam Tân Cương, ngầm dặn cố tìm cách bắt 
sống nàng. Quả nhiên Triệu Huệ đánh tan quân Hồi vào năm 
1759, hai anh em Hoắc Tập Chiêm bị giết, quân Thanh bắt 
được Hương Phi đem về dâng lên vua Càn Long. 


Khi nàng bị bắt về Bắc Kinh, người con gái yêu kiều của 
vùng Tây Vực ngày đêm chỉ nghĩ đến cố hương mặc dù vua 
Càn Long hết sức sủng ái. Vua Càn Long cho xây một cung 
điện theo kiểu người Hồi cho nàng ở, một lầu để nàng ngắm 
trăng và một hồ theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ để nàng tắm. Cây cối 
vùng Tân Cương cũng được đem từ xa về để trồng trong ngự 
uyển. 

Tuy được chiều đãi, người đẹp Hồi Cương vẫn nhất định thủ 
tiết. Qui tướng “bất đái lan chi nhi tự hương ”[3] đã khiến 
nàng từ một người con gái ở vùng Tây Vực hoang vu thành 
đệ nhất sủng phi của vua Cao Tông nhưng cũng lại cho nàng 
một tâm tình bất khuất nhất định không chung chăn gối với 
hoàng đế để bảo toàn danh tiết cùng chồng cũ. Nàng luôn 
luôn mang theo một con dao sắc nên nhiều lần vua Cao 
Tông muốn gần gũi cũng không được. 

Cái chết của nàng cũng là một huyền thoại mà người chủ 
mưu chính là hoàng hậu Ula Nara (Ô Lạt Na Lạp - DODO ). 
Việc này khiến cho vua Càn Long nổi giận và hoàng hậu đã 


cắt tóc gây ra một đại án cung đình. Hai năm sau hoàng hậu 
từ trần và vua Càn Long không lập hoàng hậu nữa. Cũng có 
chỗ thì lại bảo là trong khi vua nam tuần, Sùng Khánh ( DO ) 
thái hậu (1692-1777), mẹ ruột vua Cao Tông đã triệu Hương 
Phi vào và ban cho giải lụa để nàng tự tử. 


Linh cữu của nàng được đem về Tân Cương để chôn trong 
một thánh địa của gia đình họ Hòa Trác, đời sau gọi là 
Hương Phi miếu, Hương Phi phần hay Hương Phi mộ. Đến 
năm 1780, vua Càn Long ra lệnh cho tu bổ nghĩa trang này 
thành một khu lăng mộ khang trang, hiện nay vẫn còn. 
Truyền kỳ về Hương Phi được viết thành sách, nhiều chỉ tiết 
hoang đường được ghi trong Thanh Bai Loại Sao ( LULH ), 
Thanh Triều Dã Sử Dai Quan ( [IHULLLI ) và Man Thanh Thập 
Tam Triều Cung Vi Bí Sử ( LILHILILHLLLILL )... 


Hương Phi theo chính sử 


Cứ theo sử sách, Hương Phi thuộc gia đình Kiramet ở phía 
đông Hồi Cương (Turkestan) sinh năm Ung Chính thứ 12 
(1734), không phải do Triệu Huệ bắt được đem hiến vua Càn 
Long như người ta thường truyền mà do chính người Hồi 
đem dâng từ trước khi có cuộc chiến. Đàn bà người Hồi 
không có tên nên dùng họ để gọi, đến khi xuất giá thì dùng 
tên thánh. 

Ngày rằm tháng giêng năm Càn Long thứ 25 (1760), vua 
Cao Tông cũng toàn gia ăn yến tại điện Chính Đại Quang 
Minh vườn Đồng Lạc, trong số khách mời có cả một số thủ 


lãnh bộ tộc Hồi Cương như Ngach Sac Doãn ( [ll ), Đồ Nhĩ 
Đô[4] (O00 ) và gia tộc. Ngày mồng 4 tháng 2, em gái của 
Đồ Nhĩ Đô phụng chỉ nhập cung, năm đó nàng đã 27 tuổi. 
Đích thân vua Càn Long tiếp đón người đàn bà nổi tiếng là 
có mùi hương tự nhiên này, và thăng nàng lên hàng quí 
nhân ngay không qua những giai đoạn khác, gọi là Hoà quí 
nhân. Vua Càn Long đặc biệt sủng ái cô gái gốc Hồi, ban 
thưởng cho nàng nhiều món quí giá, như kim loa ti phượng 
quan, san hô triều châu... 


Hoà quí nhân nhập cung mang lại nhiều điểm tốt. Cùng năm 
đó, mấy cây vải đem từ phương nam lên trồng trong ngự 
uyển bỗng nhiên sai trái. Riêng cây trong cung của nàng ở 
có đến hơn 200 trái. Đình thân ai nấy chúc mừng hoàng 
thượng chỉnh phục được dị vực, vừa có mỹ nhân lại cả cây 
trái vùng nhiệt đới, coi nàng như là một phúc tinh cho cả 
triều đình. 

Ngày 16 tháng năm năm Càn Long thứ 27 (1762), hoàng 
thái hậu giáng chỉ phong Hoà quí nhân là Dung Tần ( [II ), 
khi đó nàng đã 29 tuổi. Anh nàng là Đồ Nhĩ Đô được thăng 
lên Phụ Quốc Công. 


Mùa xuân năm Càn Long thứ 30 (1765), vua Cao Tông tuần 
du phương Nam lần thứ tư, mang theo hoàng thái hậu, 
hoàng hậu, Lệnh quí phi, Khánh quí phi, Dung Tần, Vĩnh 
thường tại, Ninh thường tại cùng rất nhiều thân nhân, vệ sĩ 
tổng cộng lên đến hơn 1000 người. Phái đoàn đi qua Tô 
Châu, Hàng Châu, Giang Ninh, Dương Châu... các nơi ở 
Giang Nam. Trên đường di, nhà vua đặc biệt chăm sóc Dung 


Tan, nhất là tôn trọng thói tục của Hồi giáo trong việc ăn 
uống và lễ nghi. 


Khi Đông tuần, vua Cao Tông cũng cho Dung Tần theo, tới 
Thái Sơn, Khúc Phụ, bái yết các lăng miếu tổ tiên người Mãn 
Châu ở Thịnh Kinh. Ngày 20 tới 24 tháng 8 năm Càn Long 
thứ 46 (1781), hai lần vua ban thưởng đồ ngự thiện cho phi 
tần, những người khác được ban thưởng thịt heo rừng, vì 
biết người Hồi giáo kiêng thịt heo nên riêng Dung Tần được 
ban thưởng thịt nai và thịt báo. 


Tháng 6 năm Can Long thứ 33 (1768), hoàng thai hậu lại hạ 
chỉ phong Dung Tần lên làm Dung Phi. Tuân theo ý của 
hoàng đế, Thưởng Cấp Xứ trong Thanh cung vội vàng sửa 
soạn nao là triều phục, cát phục, hạng quyển, nhĩ đội... để 
nàng mặc. Ngày mồng 6 tháng 10, vua Càn Long sai đại học 
sĩ Doãn Kế Thiện, nội các học sĩ Mại Vị Tốn làm chánh phó 
sứ, chính thức sách phong nàng làm Dung Phi, trong sắc 
viết: 


Dung Tần Hoắc Trác thị, đoan trang, cung kính, nghi biểu 
nhu thuận, luôn luôn tuân lệnh từ vi (thái hậu), không phạm 
lỗi trong cung cấm, nay vâng theo từ dụ của thái hậu, phong 
ngươi làm Dung Phi... 


Năm đó Dung Phi đã 35 tuổi. Dung Phi tính thích ăn trái vải, 
dưa gang, các loại nho tươi, nho khô và những món ăn của 
cố hương nên vua Cao Tông tuyển đầu bếp người Hồi nấu ăn 
cho nàng. Cũng có khi chính nàng nấu ăn rồi mời nhà vua 
đến ăn thử. Ngày mồng năm năm Càn Long thứ 46 (1781), 


Dung Phi sai trù sư nấu hai món đặc biệt của người Hồi là 
“cốc luân kỷ” và “trích phi nhã tắc” đem dâng lên vua. Hai 
món này có lẽ phiên âm tiếng Hồi, chỉ thấy sách vở giải 
thích đây là món “cơm tay cầm” (ăn bốc theo kiểu người Ấn 
Độ) và rau xào hành tây, vì lạ miệng nên vua Càn Long khen 
nức nở. 

Kỳ sinh nhật Dung Phi năm nàng 40 tuổi, vua Càn Long ban 
cho như ý bằng bạch ngọc, tượng ông Thọ bằng ngọc xanh, 
vô lượng thọ Phật, chén linh chi bằng mã não, bình bằng 
bạc... Để cho nàng đỡ nhớ nhà, vua Càn Long cho thành lập 
một khu phố cho người Hồi đến ở, được mặc y phục Hồi, sinh 
hoạt như khi còn ở Hồi Cương và cả một thánh đường Hồi 
giáo ngay tại Bắc Kinh. Tuy nhiên việc này nhiều sử gia giải 
thích rằng đây là một thủ thuật tâm lý lấy lòng các dân tộc 
thiểu số chứ chưa hẳn chỉ vì Dung Phi. 


Sau khi hoàng hậu thứ hai là Ula Nara (Nhiệm hoàng hậu) 
qua đời (1766), vua Càn Long không lập hoàng hậu khác. 
Năm Càn Long thứ 40 (1775), hoàng quí phi bị tội phải xử 
tử, Dung Phi trở nên người thân cận nhất của hoàng đế. 
Ngày rằm tháng giêng năm Càn Long 46 (1781), trong buổi 
yến tiệc ở Viên Minh Viên, Dung Phi được ngồi ngay thủ vị 
đầu bàn phía tây. Cũng năm đó, tháng 12 tại đại yến ở Càn 
Thanh Cung, Dung Phi lên ngồi ở bàn phía đông. Ở tuổi 48, 
Dung Phi được coi như đã lên đến cao điểm của cuộc đời và 
trở thành người số một trong cung đình nhà Thanh. Năm 
nàng 50 tuổi, tuy đã lớn tuổi nhưng vua Càn Long vẫn sủng 
ái như thường, lại thưởng như ý và chín món đồ cổ, chín tấm 
gấm đoạn và chín đồng tiền bằng bạc, ý chúc nàng sống lâu 


đến 99 tuổi. Tuy nhiên từ năm Càn Long thứ 50 (1785) trở về 
sau, Dung Phi sức khoẻ suy giảm và ít thấy xuất hiện công 
khai nữa. 


Ngày 14 tháng 4 năm Can Long thứ 53 (1788), vua Can 
Long ban cho Dung Phi 10 quả quít. Đây là lần sau cùng 
nàng được vua ban thưởng. Năm ngày sau, 19 tháng 4, 
Dung Phi từ trần, hưởng thọ 55 tuổi. Trước khi lìa đời, Dung 
Phi đem hết quần áo, dụng cụ, các món trân ngoạn nàng có 
được trong những năm qua phân phát hết cho các cung tần, 
phi tử, cung nữ, thị tì... 


Vua Càn Long hết sức đau lòng về cái chết của Dung Phi nên 
tổ chức tang lễ thật trọng thể, bản thân ông không thiết 
triều ba ngày đã đành, các hoàng tử và đại thần cũng phải 
mặc tang phục trong ba ngày đó. 


Năm 1979, khi Dụ Lăng Phi Viên ở Đông Lăng gần Bắc Kinh 
bị kẻ trộm đào xới và nước mưa xoi mòn, các nhà nghiên 
cứu tìm ra một ngôi mộ mà trên đầu quan tài có viết mấy 
hàng chữ Hồi thếp vàng, chính là đoạn đầu trong kinh 
Coran. Nắp quan tài cũng có mấy hàng chữ Hồi, bên trong 
quan tài có long bào, mũ miện, bảo thạch... Người ta cũng 
còn tìm thấy một bộ xương người, bím tóc, mũ cát tường, 
ngọc như ý, hà bao, trân châu, ngọc mắt mèo... đều là vật 
dụng ban thưởng cho hàng phi. Những chuyên gia sau khi 
xem xét đều xác quyết đây chính là mộ của Dung Phi, người 
mà dân chúng thường gọi là Hương Phi. Người ta cũng thấy 
bím tóc đã có nhiều sợi bạc chứng tỏ khi từ trần Dung Phi đã 
lớn tuổi và tài liệu ghi chép trong cung nhà Thanh không sai. 


Từ những khám phá đó, nhiều nhà nghiên cứu đã lục lại sử 
sách để tìm hiểu thêm về sự ưu đãi của vua Cao Tông với vị 
phi người Hồi và đi đến kết luận rằng những đồn đại và 
truyền thuyết về nàng phần lớn không đúng với sự thật. Việc 
sung ái người phi tan này phần lớn do chính sách thu phục 
người thiểu số mà nhà Thanh theo đuổi hơn là tình cảm cá 
nhân. Dung Phi chết năm 1788 (Càn Long thứ 53), còn 
Hoàng Thái Hậu Sùng Khánh đã qua đời từ năm 1777 (Càn 
Long thứ 42), trước Dung Phi 11 năm. Việc bà sai người thắt 
cổ Dung Phi không thể có được. Còn ngôi mộ ở Tân Cương 
thực ra chỉ là một nghĩa trang gia tộc của người Hồi nhưng vì 
muốn thu hút khách du lịch và kẻ tò mò nên người ta đã cố 
tình nói mập mờ là mộ Hương Phi nhưng đúng ra phải là khu 
mộ của gia tộc Dung Phi mới phải. 


Việc vua Cao Tông cho xây Bảo Nguyệt Lâu năm Càn Long 
thứ 23 (1758) để chuẩn bị cho mỹ nhân cũng không đúng. 
Cứ theo Ngự Chế Bảo Nguyệt Lâu Ký thì nguyên nhân trực 
tiếp của công trình này là vì bờ phái nam của Thái Dịch Trì ( 
OOO ) quá sát với hoàng cung, mỗi lần vua ngự giá thấy 
không khoảng khoát nên cho xây để có thể ngắm trăng. Tòa 
lâu đài này cũng xây trước khi Hương Phi nhập cung hai 
năm. 

Những sử gia Trung Hoa cũng đặt vấn đề về sự chân xác về 
bức hình của Giuseppe Castiglione có thực là Dung Phi hay 
chỉ là một người đàn bà nào khác. Người con gái mặc áo 
kiểu Hồi Cương đưa mũi tên cho vua Càn Long có người cho 
rằng đây là công chúa Hoà Hiếu, cô con gái thứ mười được 
vua Càn Long rất yêu quí thường cho đi theo mỗi khi săn 


bắn. Tuy nhiên giả thuyết này không vững vàng vì công 
chúa Hòa Hiếu sinh ra khi vua Càn Long đã 65 tuổi, tuy có 
theo vua cha đi săn nhưng khi đó cô còn rất nhỏ, năm 14 
tuổi xuất giá lấy Phong Thân An Đức (con trai Hòa Khôn), 
trong khi trong hình vua Cao Tông trông còn tráng kiện lắm, 
không phải là một ông già sấp xỉ 80. Những bức hình mỹ nữ 
khác có thể là bất cứ cung nhân hay phụ nữ quí tộc nào, 
không chắc gì đã là Dung Phi. 


Những truyền kỳ về nàng càng lúc càng nhiều đến nỗi trong 
dân gian có đến hai người hoàn toàn khác nhau, một nàng 
Hương Phi than kỳ, lãng dang va một Dung Phi là sung thiếp 
của vua Càn Long. 


Dung Phi có thực sự mang những huyền thoại của Hương Phi 
hay không cũng là một câu hỏi. Cứ theo tính cách của vua 
Càn Long, dường như vị hoàng đế này có thói “yêu ai yêu cả 
đường đi” mà thái độ đối xử của ông lắm khi thiên lệch, khó 
có thể giải thích theo lối bình thường. Khi Lê Duy Kỳ còn là 
“con cờ” của ông, ông phong vương cho Mẫn Đế từ khi còn 
chưa tìm ra tung tích, sai Tôn Sĩ Nghị đem cả sắc thư, ấn tín 
để khi vừa chiếm được Thăng Long là cử hành đại lễ ngay. 
Đến khi ông này thất bại phải chảy qua nương náu bên Tàu 
thì ông lại cay nghiệt quá đỗi, chỉ thị cho tỉnh thần chỉ cho 
“vừa đủ ăn”, lại ngầm ra lệnh bac đãi thay trò nhà Lê đến 
“sống dở chết dở”. Đối với Tôn Sĩ Nghị, tội “ngộ thất quân 
cơ” nặng là thế, ông cũng tha cho, lại còn phủ dụ, triệu về 
kinh làm việc trong Quân Cơ Xứ. Nhiều tướng lãnh khác 


phạm những tội nhỏ bằng con kiến ông cũng đem ra “chính 
pháp”, có khi gia hình đến cả tông tộc, thân nhân. 

Việc ông về già sủng ái một gã “bất học vô thuật” là Hoà 
Khôn đến nay còn là một câu hỏi lớn mà sử gia giải thích 
mỗi người một cách, kể cả cho rằng ông có máu đồng tính 
luyến ái trong một mức độ nào đó. Riêng với người đẹp gốc 
Hồi Hương Phi cũng tốn nhiều giấy mực. Khuôn mặt của 
nàng theo nét vẽ rất chân thực của Giuseppe Castiglione thì 
dường như không phải là bậc quốc sắc thiên hương theo 
quan điểm cá nhân của người viết bài này (xem hình đính 
kèm). Có thể ngoài khuôn mặt, nàng còn những dị thuật nào 
khác của người vùng Trung và Nam Á chăng? 


Người Ba Tư, Ấn Độ... cho tới ngày nay vẫn nổi tiếng về 
nghệ thuật phòng the. Khi nhập cung nàng đã khá lớn tuổi - 
27 tuổi -... hơi già so với những phi tần khác tiến cung từ khi 
mới 13, 14. Rất có thể nàng không còn là trinh nữ vì ở thời 
đó tuổi ngoài 20 chưa lấy chồng đã là một chuyện không 
bình thường. Lý do chính yếu vua Cao Tông nạp cung là để 
thu phục những dân tộc ở phía tây trước nay vẫn là một mối 
đe dọa lớn cho triều đình hơn là vì sắc đẹp hay dị tướng của 
người con gái đã luống tuổi. Tuy nhiên cũng có thể bản tính 
phóng khoáng của một người sống trên đồng cỏ là một món 
lạ cho hoàng đế nên nàng càng ngày càng được sủng ái. 
Những cung tần khác được huấn luyện để chiều chuộng 
đấng chí tôn, không được biểu lộ xúc cảm và thường rất thụ 
động khi được ban phát ơn mưa móc nên dễ trở thành nhàm 
chán. 


Điều Hương Phi thân thể có dị hương cũng đáng để chúng ta 
bàn cãi. Có sách cho rằng nàng tên thật là Giả Mẫu Tư Mộc ( 
OOOO ), tên thánh là Hi Phách Nhĩ Han ( ODODO ) có nghĩa là 
“rất thơm”. Chính từ cái tên này mà nàng được gọi là Hương 
Phi chứ không phải như người đời thêu dệt là có mùi thơm 
thiên phú. 


Tuy nhiên cũng có thể trời sinh nàng có một hương vị đặc 
biệt. Những dân tộc vùng Trung Đông và Trung Á vẫn nổi 
tiếng là thân thể nặng mùi hơn các sắc dân khác. Việc toả ra 
một mùi hương khác thường không phải là chuyện hiếm 
trong y khoa, có điều phần lớn những mùi hương đó không 
được ưa thích và bị coi là một trạng thái bệnh tật. Chủng 
tộc, cách sinh sống, tình trạng vệ sinh và thực phẩm dùng 
hàng ngày đều là những yếu tố góp phần vào việc tạo một 
mùi vị riêng mà những người tinh tế có thể nhận ra được 
bằng mũi. Lịch sử còn ghi nhận “hơi thở của Alexander the 
Great có mùi hoa tử la lan (violet) và quần áo lót của ông có 
hương thơm tự nhiên này”[5]. Cũng có người khi cảm xúc lại 
tiết ra một mùi đặc biệt giống như xạ hương (odor of musk) 
mà người Trung Hoa thường cho rằng có tính chất gợi dục 
(aphrodisiac effect of odors). 


Thời Trung Cổ những mệnh phụ thường ban thưởng cho các 
hiệp sĩ những vật dụng nho nhỏ của mình cũng là một dạng 
kích thích để họ gắng sức khi chiến đấu. Không hiếm những 
người đàn ông mê say một người đàn bà chỉ vì mùi hương 
đặc biệt của họ có khi không chỉ ở thân thể mà còn ở giày, 
khăn tay, đồ lót, quan áo... mà danh từ chuyên môn gọi là 


fetichism. Trong một bữa tiệc do hoàng đế xứ Navare thết 
đãi, vua Henry đệ Tam đã vô tình chùi mặt bằng một chiếc 
khăn tay của Maria of Cleves và lập tức bị mùi mồ hôi còn 
vương trên đó quyến rũ khiến ông không thể kháng cự đến 
nỗi thành sàm sỡ với nàng mặc dù cô gái đã là vị hôn thê 
của hoàng tử xứ Condé.[6] Nhiều nơi, kể cả một số vùng quê 
ở miền Bắc nước ta, trai gái cũng có tục trao đổi vật tuỳ 
thân để làm kỷ niệm, cũng là một dụng ý dùng mùi hương 
để thêm gắn bó. Chính thế mà một nhà thơ đã “xếp tàn y lại 
để dành hơi” khi người vợ thân yêu của mình khuất bóng. Ca 
dao Việt Nam cũng có câu: 


Chim khôn ăn trái nhãn lồng, 


Thia lia quen chậu, vợ chồng quen hơi. 


Những quan điểm về sắc đẹp lại rất tương đối - cái đẹp của 
con cóc đực là con cóc cái -thơm đối với người này chắc gì 
đã vừa mũi người khác. Sầu riêng là một loại trái cây quí ở 
nước ta trong khi có quốc gia cấm bán ở nơi công cộng, 
đừng nói gì đem lên máy bay hay xe khách. 


Trong thế giới loài vật, một mùi đặc biệt để quyến rũ phái 
tính khác trong mùa động tình lại càng thông thường. Chó 
đực có thể ngửi thấy mùi của chó cái cách vài dặm. Con bò 
xạ (musk-ox), hải ly (beaver)... có những hạch ở bộ phận 
sinh dục toả mùi rất nặng. Nhiều giống bướm đêm cũng 
dùng mùi hương để gọi đàn. 


Điểm thứ hai là sự tương đồng giữa bản tính của vua Càn 
Long và Hương Phi. Vua Càn Long là một người hiếu võ. 


Trong những tranh vẽ về ông không ít những cảnh ông muốn 
chứng tỏ mình là một vị hoàng đế thích sức mạnh, từ cảnh 
ông sử dụng súng điểu thương bắn một con hươu, đến cảnh 
ông cầm cung bắn một con hươu khác, khi thì đánh hổ, lúc 
cưỡi ngựa mặc nhung y... Biệt hiệu ông chọn lúc cuối đời là 
Thập Toàn Lão Nhân chủ yếu để dương danh về mười chiến 
công oanh liệt cũng là một dấu hiệu. Thành thử việc ông 
sủng ái Hương Phi cũng có thể vì nàng gốc Hồi, bản chất du 
mục có phần nào tương đồng với cá tính của ông, không ẻo 
lả, thụ động như những phi tần khác. Trong hơn chục bức 
tranh vẽ phi tần của vua Cao Tông, dường như ai ai cũng có 
nét đẹp truyền thống rất mảnh mai, riêng Hương Phi lại mặc 
nhung phục vẻ ngang tàng, giáp trụ theo kiểu Ý Đại Lợi càng 
làm nổi bật điểm cá tính mạnh mẽ. 


Cũng như Nguyễn Huệ sau khi chiến thắng quân Thanh được 
vua Càn Long hết sức ưu đãi (xem thêm Bão Kiến hay Bão 
Tất, biên khảo của Nguyễn Duy Chính), việc Hương Phi được 
sủng ái có thể cũng là một ẩn ức tâm lý của vị vua thích 
chinh phục. Nhiều người trong chúng ta cũng thích những 
nét đẹp và cá tính hơi ngổ ngáo. Việc Nguyễn Huệ chấp 
nhận làm phiên thần hay việc Hương Phi bằng lòng nhập 
cung đã khiến cho tự ái của ông được thoả mãn, tưởng như 
mình đã vượt qua được một ngọn núi cao. 


Kết luận 





Sau khi nhà Thanh bị lật đổ, phong trào tranh đấu của các 
dân tộc thiểu số, nhất là những quốc gia trước đây đã bị 
Thanh triều xâm chiếm và sáp nhập đã khiến cho nhiều 


truyền kỳ lịch sử bị bóp méo và phóng đại. Câu chuyện về 
người phi tân có mùi thơm kia cũng là một. Chính Kim Dung 
cũng đưa nàng vào một thiên tình sử dưới cái tên Hương 
Hương công chúa trong truyện Thư Kiếm Giang Sơn (Thư 
Kiếm Ân Cừu Lục). 


Cuộc đời Hương Phi được vẽ vời thành tiểu thuyết, văn thơ, 
ca kịch và tuồng hát và đã có thời rất phổ biến trên văn đàn, 
trở thành một biểu tượng của thành phần bị trị chống lại nhà 
cầm quyền. Người ta nhấn mạnh đến sự mâu thuẫn giữa 
dân tộc với dân tộc, giữa triều đình phong kiến với thành 
phần bị áp bức nên không khỏi nguy tạo một số chi tiết, 
nhất là những chi tiết đó lại ly kỳ, khó kiểm chứng. 


Thứ nữa, những dật sự thường tách rời con người ra khỏi 
hoàn cảnh, tạo cho vua Càn Long những suy nghĩ và phản 
ứng của một người bình thường, một tình yêu say mê một 
chiều, có đi mà không có lại. Những kiến trúc Hồi giáo, 
thánh đường, thị tứ của người dân vùng Tây Vực ngay tại 
Bắc Kinh càng khiến cho câu chuyện trở nên có vẻ thật hơn. 
Tuy nhiên, đời sống của một vị hoàng dé, nhất là hoàng dé ở 
một giai đoạn thịnh trị của nhà Thanh không sống bình 
thường như chúng ta, bị câu thúc bởi những luật lệ hết sức 
nghiêm khắc, và cũng hết sức bận rộn, mọi chuyện ăn ngủ 
đều phải theo một thời khoá biểu chặt chẽ. 


Gần đây, khi những sôi nổi nhuốm màu sắc chính trị đã qua 
đi, một số nhà nghiên cứu đã cất công đào sâu trong văn 
khố và đến tận Tân Cương để truy lùng nguồn gốc hầu tìm 
hiểu sự thực. Những khám phá mới đã trả lại vai trò của 


Dung Phi trong lịch sử nhưng câu chuyện về Hương Phi vẫn 
được truyền tụng trong dân chúng theo cái người ta muốn 
nghe về một người con gái hương sắc vẹn toàn. 

Nguyễn Duy Chính 

Tháng 9 năm 2004 








[1] Lang Thế Ninh là tu sĩ dòng Jesuit, người Y Đại Lợi tới 
Trung Hoa theo phái bộ truyền giáo năm Khang Hi thứ 54 
(1715) rồi được triệu vào cung làm hoạ sĩ cho triều đình. 
Ông còn dạy các hoạ sĩ người Trung Hoa phương pháp của 
Âu Châu nên đời Thanh các hoạ phẩm mang màu sắc Đông 
Tây phối hợp. Ông tạ thế tại Bắc Kinh năm Càn Long thứ 31 
(1766) thọ 78 tuổi, được vua phong hàm Thị Lang, lại xuất 
kho 300 lượng bạc để lo tang sự, an táng trong nghĩa địa 
giáo sĩ ngoài thành Bắc Kinh. 

[2] _Chuimei Ho va Bennet Bronson: Spendors o Chinas 
Forbidden City - The Glorious Reign o Emperor Qianlong ( 
London - New York : Merrell Publishers Limited, 2004) tr. 
172-3 

[3] D000000 không mang cành lan trong người ma van thom 
[4I_Turdi 

[5] George M. Gould, M.D. va Walter L. Pyle, M.D. 
Anomalies and Curiosities of Medicine (NY: Bell Publishing 
Co. 1896) tr. 398 

[6] Gould, sdd tr. 402 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Việt Kiếm 
Được bạn: Thái Nhi đưa lên 
vào ngày: 6 tháng 11 năm 2004 


